Dòng camera an ninh ngoài trời nào tốt nhất 
hiện nay? 


Home Camera Viettel là sản phẩm camera an ninh do Viettel phát triển. Trọn bộ camera Viettel 
home bao gồm 2 thiết bị là camera 360 độ trong nhà và camera ngoài trời. Khách hàng có thể 
mua thiết bị riêng lẻ hoặc theo bộ. Tuy nhiên, camera ngoài trời đã nhanh chóng chiếm được 
cảm tình của người dân trên cả nước với vô số ưu điểm và tính năng vượt trội, giá cả phải 
chăng và “dễ chịu”. Nội dung như saul 

Giới thiệu chung 

Viettel Outdoor Camera là sản phẩm thuộc dự án Viettel Home Camera, ra mắt tháng 12/2020. 
Thiết bị là một camera thông minh dùng để quan sát, theo dõi, giám sát an ninh khu vực ngoài 
trời. Thiết bị được người dùng ưa chuộng và yêu thích vì sử dụng được cả kết nối mạng LAN 
và wifi. Tiện lợi và đẹp mắt, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. 

tính năng đáng chú ý 

Như đã đề cập trước đó, camera an ninh ngoài trời tốt nhất hiện nay — camera Viettel có rất 
nhiều ưu điểm và tính năng vượt trội. Chúng bao gồm các tính năng sau: - 

- Chức năng AI phân biệt giữa người và vật: Chức năng AI giúp camera Viettel outdoor phân 
biệt giữa chuyển động của con người và chuyển động của vật thể. Từ đó, hệ thống chỉ cảnh 
báo khi phát hiện chuyển động của con người chứ không phải chuyển động của vật thể. 

- Thiết lập hàng rào cảnh báo: Thiết bị camera Viettel được trang bị hệ thống tự cảm biến. 
Nghĩa là khi phát hiện chuyển động, thiết bị sẽ chủ động quay và theo dõi mọi hoạt động để 
thiết lập hàng rào cảnh báo, thông báo và cập nhật thông tin đến thiết bị có cài đặt ứng dụng 
VHome. 

- Hình ảnh màu quan sát ban đêm: Trong điều kiện ánh sáng yếu (bóng tối hoặc không có ánh 
sáng nhân tạo), camera Viettel outdoor vẫn đảm bảo cho ra hình ảnh, video màu giúp theo dõi, 
quan sát tình hình, sự việc diễn ra một cách chính xác. 

- Tính năng Spotlight giúp thiết bị tự động sáng khi phát hiện chuyển động: Nhờ tính năng 
Spotlight mà camera sẽ tự động sáng khi phát hiện chuyển động. Với tính năng này sẽ giúp hạn 
chế tình trạng muốn trộm cắp hay hư hỏng của những kẻ xấu xa ở khu vực xung quanh nơi bạn 
Ở. 

https ://viettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/dong-camera-an-ninh-ngoai-troi-nao-tot-nhat-hien- 
nay/17022404 

#cameraamninhngoaitroi 

#cameragiamsatanninh 

#homecameraviettel 


